VIỆC LÀM NHÂN Sự- Cơ HỘI VÀ THÁCH THỨC! 

1. Nghề quản lý nhân sự là gì? 

Việc làm nhân sự đang thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ cũng nhu nhiều 
nguời tham gia. Mặc dù ở Việt Nam chua có truờng đào tạo chuyên về nghề này 
nhung với co hội việc làm cùng mức luong khởi điếm tốt., nên đuợc nhiều ứng 
viên quan tâm. 

Nhân viên nhân sự có vai trò giúp các nhân viên trong công ty đuợc sử dụng đúng 
nguời đúng việc để đạt đuợc hiệu quả công việc cao nhất, giúp công ty phát triển. 
Họ không tham gia nhiều vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ có chức năng 
hỗ trợ cho các bộ phận khác, chứ không phải quản lý. Đây là bộ phận nhu là cầu 
nối giữa sếp và nhân viên trong công việc, trong hoạt động chung của công ty. 

2. Thực trạng và việc làm nhân sự hiện nay 

2.1. Thực trạng và cơ hội việc làm nghề nhân sự 

Nhân viên nhân sự sẽ làm những công việc nhu tuyển dụng, quản lý các hoạt động 
của nhân viên trong công ty, tổ chức công việc để giúp bộ máy hoạt động tốt, giúp 
công ty phát triển. 

Tuy nhiên ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp (chiếm 51,8%) theo khảo sát của 
Anphabe.com, phòng nhân sự thuờng làm các công việc hành chính nhân sự cho 
nguời lao động nhu chấm công, bảo hiểm, tuyển nguời, tính luơng và các công 
việc khác trong công ty đơn thuần chứ chua đóng vai trò quan trọng trong quản lý 
kết hợp với các phòng ban khác tại công ty. 

2.2. Tỉnh thành có nhu cầu cao về việc làm nhân sự 

Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Duơng là 2 tỉnh thành có sự phát triển mạnh mẽ 
về kinh tế, thu hút vốn đầu tu trong nuớc và nuớc ngoài cao đứng đầu cả nuớc. 
Đây cũng là 2 tỉnh có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên nhân sự cao, có các ứng 
viên năng động. 

2.2.1. Việc làm nhân sụ tại TPHCM 

Ở thị truờng việc làm tại thành phố mang tên Bác, việc tuyển dụng nhân sự tại 
tphcm luôn có nhu cầu cao cho vị trí nhân viên nhân sự, chuyên viên nhân sự. Cơ 
hội lớn cho những bạn trẻ theo học, những nguời muốn theo đuối công việc này có 
thể phát triển bản thân, phấn đấu cùng cơ hội việc làm trong ngành nhân sự hết 
sức rộng mở. 



Nhu cầu tuyển dụng nhân viên nhân sự tại tphcm, thành phố lớn nhất cả nước với 
thị trường lao động sôi động, nơi luôn có nhu cầu cao về việc làm cũng như tuyển 
dụng nhân sự. Hiện nay với khoảng 138.000 doanh nghiệp có khoảng 1 triệu lao 
động sẽ cần 10.000 nhân viên nhân sự làm việc trong các công ty, xí nghiệp. 

2.2.2. Việc làm nhân sự tại Bình Dương 

Tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh có thị trường lao động sôi động nhất cả 
nước. Tỉnh có những chính sách, là khu vực thu hút nguồn vốn đầu tư trong và 
ngoài nước lớn đứng thứ 2 cả nước sau tp Hồ Chí Minh. Tính đến năm 2017, Bình 
Dương có gần 31 nghìn doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động với tống số vốn 
hơn 237 nghìn tỷ đồng, có 3.0044 dự án FDI với tổng vốn gần 28,6 tỷ USD. Lĩnh 
vực hoạt động kinh doanh của các đơn vị, xí nghiệp vào sản xuất công nghiệp và 
dịch vụ. Toàn tỉnh có hơn 1 triệu lao động làm việc trong các công ty Việt Nam và 
nước ngoài, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng. 

3. Công việc của nhân viên nhân sự là gì? 

Trong công ty, nhân viên nhân sự làm gì? Người làm quản trị nhân lực làm trong 
các phòng nhân sự. Công việc của họ làm tuyển dụng nhân sự các vị trí cho công 
ty, thực hiện đào tạo nhân viên mới, theo dõi chấm công, tí nh lương cho nhân viên, 
làm bảo hiểm, chế độ như thai sản, phúc lợi, quyền lợi, nghĩa vụ... thêm nữa là có 
nhiệm vụ tuyển dụng, săn đầu người, tìm kiếm nhân tài cho công ty, đặc biệt ở 
những vị trí quan trọng như quản lý, nhân viên có trình độ chuyên môn cao.. Thậm 
chí, họ còn tham gia vào hoạch định chiến lược nhân sự cho sự phát triển của công 
ty. Tóm lại, người làm nhân sự phải quán xuyến các công việc về con người, tổ 
chức công việc của người lao động trong doanh nghiệp. 

4. Bí quyết tìm việc nhân sự thành công 

Đối với các cử nhân Quản trị nhân lực hay những bạn muốn theo đuổi tìm việc làm 
nhân sự tốt, phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này cần trang bị cho mình những 
kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán thuyết phục, kỹ năng nghiệp vụ văn phòng, 
khả năng đánh giá con người, biết rõ công việc nhân sự phải thực hiện... 

»> Xem thêm chi tiết tại: https://timviec365.vn/viec-lam-nhan-su-c27v0 

#tìm_việc_làm 

#tìm_việc_làm_thêm 

#tìm_việc_nhanh 



#timvieclam365 

#timviec365vn 

#tìm_việc_làm_của_timviec365vn 



